Giấc mơ chung của chúng 
ta 


Thích Nhất Hạnh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Giấc mơ chung_của chúng ta 


Thích Nhất Hạnh 
Giấc mơ chung của chúng ta 


Nầy người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham 
dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt 
Nam. 

Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật 
hiền, chơi chung với các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, 
Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và 
Nhật Bản, và sau đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái 
trong tình huynh đệ, dân chúng các nước qua lại không cần 
chiếu khán, và tất cả sử dụng một đồng bạc chung. 

Giấc mơ Việt Nam là dần tộc Việt Nam biết để thì giờ ra để 
đi chơi, ngồi chơi, leo núi, đi biển, sống với cảnh đẹp thiên 
nhiên, hàng ngày có nhiều cơ hội dựng xây tình huynh đệ 
mà không để hết thì giờ chạy theo sắc dục, tiền bạc, quyền 
hành và danh vọng. 

Giấc mơ Việt Nam là trẻ em và người lớn đều ý thức được 
rằng đất hứa, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt 
đích thực trong giờ phút hiện tại, và ta phải biết và phải có 
khả năng thích ý rong chơi. 

Giấc mơ Việt Nam là người Việt có khả năng sống đơn giản 
mà hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp 
cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, 
bệnh tật, thất học, hòa giải được với người thân và tìm được 
nguồn vui sống. 

Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn 
của chúng ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu 


chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành và để 
cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì 
hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này. 

Giấc mơ Việt Nam là những người Việt sống trong một 
nước có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo, một chủ thuyết 
nào, nhưng tất cả đều thấy được rằng không có tôn giáo và 
chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ, cao hơn lòng cởi mở 
và lượng bao dung, và bất cứ ai cũng học được và thừa 
hưởng được những châu báu của các truyền thống và quan 
điểm khác để làm giàu cho tuệ giác và hạnh phúc của mình. 
Giấc mơ Việt Nam là các quốc gia lân cận, kể cả Trung 
Quốc, biết thương mến và thưởng thức cái đẹp và cái dễ 
thương của đất nước, văn hóa và con người Việt Nam mà 
không còn có ý muốn xâm chiếm và giành giật nhau, tại vì 
người Việt đã học được cách bảo vệ sông núi, văn hóa và 
con người của mình bằng nếp chung sống hòa bình, bằng 
tình huynh đệ, bằng tài ngoại giao, bằng nếp sống tương trợ 
với các nước chung quanh mà không tin rằng chỉ có vũ khí 
và quân sự mới làm được chuyện ấy. 

Ô hay, bạn sẽ nói, thầy Nhất Hạnh lâu nay khuyên mình 
sống trong giây phút hiện tại mà bây giờ lại tìm cách trao 
cho mình một giấc mơ, gọi là giấc mơ Việt Nam ! Thầy Nhất 
Hạnh có còn là thầy Nhất Hạnh nữa không, khi thầy muốn 
dìu mình đi vào một giấc mơ, dù là một giấc mơ thật đẹp? 
Người bạn trẻ ơi, sở dĩ tôi nói tới giấc mơ, tại vì giấc mơ này 
có thể trở thành sự thật, và đang bắt đầu trở thành sự thật. 
Một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật một 
trăm phần trăm, nhưng nó có thể dần dần trở thành sự thật 


mỗi ngày, và ta có thể sống với sự thật ấy trong giây phút 
hiện tại. 

Lý tưởng lớn, hoài bão rộng là gì, nếu không phải là một giấc 
mơ? Trong đạo Bụt người ta dùng danh từ Tâm Bồ Đề. Tâm 
bồ đề đâu có phải chỉ là giấc mơ? Tâm bồ đề là một sự thật, 
một năng lượng mà ta đang sống và đang cho ta nhiều niềm 
tin và hạnh phúc. Giấc mơ có thể trở thành sự thật từ từ 
trong từng giây phút của cuộc sống. Mấy mươi năm nay, 
không lúc nào mà tôi không đang chứng kiến giấc mơ trở 
thành sự thật, trong đời sống hàng ngày của tôi. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Buddhismtoday 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006 


